"Hãy đi giảng dạy muôn dân" (Mt 28,19) 

THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH ƠN GỌI DÒNG THÁNH TÂM HUÊ 2020 

Kính gửi: Quý Cha, quý Phụ huynh, và các Bạn nam thanh niên Công giáo 

Đệ Tử Viện Thánh Tâm xin thông báo về kỳ tuyển sinh ơn Gọi Dòng Thánh Tâm Huê 
cho năm học 2020 - 2021 như sau: 

1. Điều kiện gia nhập: 

- Là nam thanh niên Công giáo muốn sống đời tu dòng, thường không quá 28 tuổi; 

- Có sức khỏe tốt, có trí phán đoán tốt, có các đức tính tốt, có ý ngay lành; 

- Đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; 

- Vượt qua kỳ thi tuyển vào Đệ Tử Viện; 

Lưu ý: + Không nhận ứng sinh mắc các bệnh truyền nhiễm, có vấn đê về giới tính, Dòng khác hay 
Đại Chủng Viện đã cho về; + Trường hợp ứng sinh đã quá tuổi trên thl Dòng sẽ xem xét. 

2. Hồ sơ chuẩn bị cho kỳ thi: 

- Thư giới thiệu của Cha quản xứ về đương sự và gia đình 

- Giấy Chứng nhận Rửa tội và Thêm sức 

- Giấy đăng ký tìm hiểu ơn gọi Dòng Thánh Tâm Huế (tải mẫu dưới đây) 

- Đơn xin gia nhập Đệ Tử Viện Thánh Tâm (viết tay) 

- Giấy Chứng minh nhân dân và Giấy Khai sinh (bản sao) 

- Sơ yếu lý lịch 

- Chứng nhận khám sức khỏe tổng quát 

- Học bạ hay chứng nhận học lực 

- Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Đại học, Cao đẳng, các chứng chỉ khác (bản sao) 

- Bốn hình 4x6 (hình màu, nền trắng). 

3. Nơi đăng ký dự thi (tiếp nhận hồ sơ) xin liên lạc với Cha phụ trách ơn gọi Dòng qua địa chỉ: 

Lm. Giuse Dương Bảo Tịnh, CSC 

67 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. 

Di động: 0984775885 / Email: duongbaotinh@gmail.com 

4. Các môn thi: 

- Trắc nghiệm Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (kiến thức phổ thông) 

- Kiểm tra Việt văn và Anh văn 

5. Thời gian và địa điểm thi: 

- Thời gian thi: từ 24-27/8/2020 (sẽ có chương trình chi tiết trong những ngày này) 

- Địa điểm thi: tại Dòng Thánh Tâm, 67 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. 

Nêu Bạn, - yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu; - muốn mặc lấy tâm tình của Ngài 
về xót thương, hiền lành, khiêm nhường; - và muốn trở thành Tu sĩ Linh mục 
loan báo Tin Mừng cách đặc biệt qua việc giáo dục và phục vụ thanh thiếu niên. 

Mời Bạn hãy đến và nên một trong Dòng Thánh Tâm Huế I 

Làm tại Đệ Tử Viện, ngày 01 tháng 5 năm 2020 



Lm Giuse Dương Bảo Tịnh CSC 

Giám đốc Đệ Tử Viện 



DÒNG THÁNH TÂM HUẾ 

Đệ Tử Viện 


I 


_ ^_ w r I Dán Ị 

GIẤY ĐĂNG KÝ 1 „1*. ị 

TÌM HIẺU ƠN GỌI DÒNG THÁNH TÂM HUẾ ! ! 

• 1 1 

Niên khóa: 2020 - 2021 ! ! 


Bạn cho biết các thông tin dưới đây: 


01. Tên thánh, họ và tên:. 

02. Sinh ngày tháng năm:. 

03. Tên thánh, họ và tên Cha:.Tuổi 

04. Tên thánh, họ và tên Mẹ:.Tuổi 

05. Nguyên quán:. 

06. Nơi ĐKHK thường trú:. 


07. Thuộc Giáo xứ:.Giáo phận:. 

08. Đã tốt nghiệp (chọn đánh dấu + vào ô văn bằng cao nhất): 

n Đại học n Cao đẳng n Trung cấp n Trung học Phổ thông 

Tốt nghi ộp năm:. Chuyôn ngành:. 

Biết ngoại ngữ:., trình độ. 


09. Trước khi đăng ký tìm hiểu ơn gọi Dòng Thánh Tâm Huế, tôi đã tìm hiểu ơn gọi ở: 

* Giáo phận (nếu có):. 

từ năm:.đến năm:. 

do Linh mục phụ trách:. 

* Hội Dòng (nếu có):. 

từ năm:.đến năm:. 

do Linh mục phụ trách:. 

10. Người giới thiệu tìm hiểu ơn gọi Dòng Thánh Tâm Huê là: 


Hoặc tự tìm hiểu □ 

11. Địa chỉ liên lạc:. 

Email:. 

Điện thoại:. 

12. Ghi chú khác (nếu có): 


., ngày.tháng. 

(chữ ký, tên thánh, họ và tên) 


Làm tại 


năm 2020 



































